CHUA LINH-SO'N 
S HÖI-QUÄN 
CUA HỘI NAM-KY NGHIEN-CU'U PHÄT-HOG 
149, DUONG DOUAUMONT -:- SAIGON 


Imprimerie de l'Union NGUYỄN-VĂN-CỦA 
57, rue Lucien Mossard -:- Saigon 


CHUA LINH-SO'N 
3 HÖI-QUÄN 
CUA HỘI NAM-KY NGHIEN-CU'U PHAT-HOC 
149, ĐƯỜNG DOUAUMONT -:- SAIGON 


LOT KHOYEN BHO VE SU TI.IÌM... 


— ara a! 
= © E L NAG6 GJ 
Tôi có mäy đều khuyên gắng cùng Bön-dao 
(Nam và Nir) của Chia Linh-Son, là Hội-quán của 
Hội Nam-ky Nghién-Ciru Phát-Hoc, ở tại Saigon, 

đường Douaumont, số 149, đặng rõ. 

Vi số người qui-y về Chia Linh-Son đã nhiều, 
mà phần đông thì ở các tĩnh trong xứ Nam-Kỳ, 
khó nỗi lai vãng cho thường mà nghe lời khuyên 
bảo về sự tu hành, nên tôi tó mấy đều dưới đây, 
xin qui-vi tuân theo mà thi-hành cho có trật tự. 


CÁCH TU HÀNH 


Chữ «TU» nghĩa là ‹SỬA ›; còn chữ «HÀNH» 
nghĩa là « LÀM ›. 


290 Lade oh Pr 


2592 


270108 


Đó là nói như muốn sửa thân tâm của minh ` 
cho được chon chánh, thì phải làm theo pháp Phật. — 


Cứ như trong kinh sách của Phật dạy, thì.. 
những người tu tại gia, sau khi đã thọ pháp “ 
Tam-qui rồi, thì phải giữ theo nim điều giáicấm . 
“la: 1° đừng sát sanh hại vật, — 2° đừng trộm cáp 
gian tham, — 3° đừng tà dâm lang cha, — 4’dung 
nói láo và nói đâm thọc,— và 5° đừng uống rugu. 

Nếu mình giữ năm điều giái-cấm ấy được... 
hoàn-toàn, thì chẳng những khỏi tội-nghiệp vë 
sau mà thôi, lại trong hic hién-thé nầy, cũng ding 
thêm phước thêm duyên, mà làm cho gia-dinh 
hưng vượng là khác nữa. 


CÁCH ĂN CHAY j 

Về việc ăn chay, thì tùy theo sức của mỗi | 
người, chớ tôi không däm ép tràng trai. NM 
Vi có nhiều ké phải làm công chuyện nặng në . 
mà nuôi cha mẹ cùng là vợ con, nên phải dwóng 
sức mình mà lo cho trọn nhơn đạo. 7 


Boi vậy, nên tùy theo sức mình, hoặc ăn luce 
trai, nghĩa là mỗi tháng sáu bữa (1° mùng tám,— . 


E 


2° mười bốn, — 3° rằm, — 4° hai mươi ba, — 5° 
hai mươi chín,— và 6° ba mươi), hoặc ăn thập- 
trai, nghĩa là mỗi tháng mười bửa (1° mùng một, — 
2° mùng tám, — 3° mười bốn, — 4°rằm, — 5° 
mười tám, — 6° hai mươi ba, — 7° hai mươi 
bốn, — 8° hai mươi tám, -— 9° hai mươi chín, — 
và 10° ba mươi) cũng đặng, — miễng là giử gìn 
lòng mình làm sao cho đặng chơn chánh thì thôi. 


CÁCH THỜ PHƯỢNG 

Trong nhà phải thờ đức Phật A-Di-Đà (hoặc . 

bằng cốt, hoặc bằng tượng), đặng hằng ngày lễ 
bái và tu niệm. 

Nhưng thờ Phật, thì thiết tại giữa căn nhà. 


trước, cho tôn nghiêm và sạch sẽ, chớ chẳng nen 


bật bựa dơ dáy mà mang tội. 


Nếu mình có lòng thành kính mà thờ sé thì ` 


chẳng những kiếp-kiếp đời-đời đặng phần phước 
lợi mà thôi, lại trong lúc tại-thế nầy, cũng khỏi ` 
bị tà ma nhiều loạn, mà gia-đình quyến-thuộc đều 
được mọi sự an lành, và làm Se gi cüng man ị 
nguyện cả. vn 


SỰ TUNG KINH TRÌ CHÚ 
Những kinh chú thường tụng là: 1° A-Di-Đà,—- 
2° Höng-Danh. — 3° Vu-Lan,— 4° Phö-Mön, — 
5° Kim-Cang, — 6° Bia-Tang, — 7° Bac-Nha Tâm- 
Kinh. 


Nếu có tụng thì tụng thứ kinh nghĩa bằng chữ 
quðc-ngữ của các vị trong Tòa-soạn « Từ-Bi-Âm » 
mới diễn dich ra đó, thì dé hiều và dễ sanh lòng 
tín-ngưởng; chớ đừng có tụng kinh chữ Tàu như 
trong các chùa, đã không hiều nghĩa chỉ cả, thì 


_. làm sao rõ được lời của Phật mà phát tâm tu trì. 


Gòn những chú thường tụng là chú Đại-Bi và 
chú Chuän-Be. 


Nhưng trước khi tụng kinh hay là trì chú, thì 
phải rửa mặt, rửa tay, súc miệng và thay áo 
đồi xiêm cho sạch sẽ, rồi đứng trước bàn Phật, 
thắp hương vái nguyện cho bá-tánh đều đặng 
tỉnh hồn mê, tó tanh giác, sống thì phước huệ 
tăng long, chết thì siêu sanh Tịnh-Độ, rồi sau 
_ mới vai nguyện cho mình cũng y như vậy. 


EEE 
Khi tung thì tâm đừng xao lang, tai đừng nghe 

chuyện ở ngoài, mắt thì chăm ngó vào chữ kinh, 

miệng thì đọc cho rõ ràng, và thân thì phải ngồi 

kiết-già cho đoan chánh. 

NGHI-THỨC LAY HỒNG-DANH SÁM-HỔI 
Mỗi tháng, tối bữa mười bốn và tối bữa ba 


mươi (như tháng thiếu thì tối bữa hai mươi chín), - 


chẳng dang bô thời khóa-tung và phải lay Höng- 
Danh mà sám-hối nữa. 

Lễ sám đó thiệt rất có ích, vì từ hồi vö-thi 
nhãn lại đây, mình thay xác đồi hình, làm thần 
di-loai nhiều không biết là bao nhiêu; nên tói- 


nghiệp của mình tao ra đời đồn kiếp chứa, dáu 


phải là ít. 


Vậy thì mỗi tháng, tối bira mười bốn và tối..... 
bữa ba mươi, mình phải một lòng thành kính, 


niệm danh hiệu Chw-Phát ma cầu xin sám-hối 
những tội-nghiệp của mình cho tiêu hết, thì cái 
công-đức tu hành mới được viên mãn. lót 
Còn như ai muốn đến chùa trong làng minh 
má lay Hồng-Danh Sám-Hối, thì cang tốt nữa.  - 


Ee 


_ Nhưng trước khi lễ sam, phải mật nguyện 
như vầy : 

Cai xin Chư Phật mõ lượng tir-bi má 
chứng minh cho tôi, xin cho tôi nhờ: cái 
_ eông-đứe của lễ Hóng-Danh Sám~-Hối nầy 
mà tiêu diệt hết thay ede thứ tội áe thuộc 
về nghiệp thân, nghiệp miệng, và nghiệp 
lòng của tôi tạo ra từ hồi vö-thi cho đến 
ngày nay, và cũng nhờ: cái cóng-dúe ấy 
mà thêm phước thêm duyên, sống hưởng 
lộc Trời, thát về cõi Phật.— Nam~Mô A- 
Di~Đà Phật. 

Như muốn tụng Hóng-Danh Sám-Hỡi, thì dùng 
quyền kinh nghĩa «A-Di-Ba, Hồng-Danh và Vu- 
Lan » bằng chữ quốc-ngữ, có sẵn tại Chùa Linh- 
Sơn, (thứ lớn giá là 0$30, còn thứ nhỏ giá là 0$44). 


CÁCH NIỆM PHẬT 
Người tại gia đã thọ pháp Tam-qui Ñgũ-giái rồi, 
thì mỗi bữa sớm moi, thức dậy phải làm y như 
nghỉ-thức tụng kinh đã nói trên đó, rồi niệm danh 
hiệu của Phật và Bồ-Tát như dưới đây : 


Fe, ee 


Nam-Mö Tây-phương Cwe-lac thé-giai- 
tam thập lục van wre nhứt thập nhứt van 
cữu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu 
A-Di-Bá Phật (10 län); 

Nam-Mö A-Di-Da Phật (10 län); 

Nam-Mö Quan-Thé-Am Bö-Tät (10 lần); 

Nam-Mö Dai-Thé-Chi Bö-Tät (10 län); 

Nam-Mö Nhitt-Thiét Bö-Tät Thinh-ván 
Chw-Thwo'ng Thiện~Nhơn (10 län); 

Khi niệm thánh-hiệu trên đó rồi, thì đọc bài Sam 
Thập-Phương, bài Nguyên Nhứt-Tâm và lời nguyện - 
riêng của mình, kế tụng chú Väng-Sanh (hoặc 7 lần 
hoặc 10 lần) rồi tụng bài Tam Qui-Y. 

Mấy bài ấy đã có in trong quyền kinh nghĩa. 
« A-Di-Đà, Hồng-Danh và Vu-Lan » bằng chữ quöc- 
ngữ, có sẵn tại chùa Linh-Sơn.— Vậy mỗi nhà 
nên thỉnh một quyền đề mà tụng. 

Như có nhơn-duyên gì mà đi đâu, hoặc ở giữa 
đường, hay là ở nơi nhà người ta, thì mình cũng 
dùng phương-tiện làm sao xây mặt qua hướng Tây 
mà niệm Phật, chớ chẳng đặng bỏ qua. 


age 


Còn những người già yếu hay là bịnh hoạn, 
không có thế tụng kinh và chú đã nói trên đó, thì 
mỗi ngày cứ thường niệm sáu chữ « Nam~Mô 
A-Di-Dä Phat», và nguyện cho mình khi sống 
thì thêm phước thêm duyên, đến lúc chết thì đặng 
sanh về Tịnh-độ. 


_ Nếu được như vậy, thì đến khi lâm-chung chắc 
- có Phật A-Di-Bà hay là Đức Quan-Âm, Đức Thế- 
Chí, hiện thân tới tiếp dẫn mình về cõi Tây- 
Phương Tịnh-Độ mà hưởng sự khoäi-lac đời đời. 


SỰ CÚNG KIEN 


Trước khi cúng kiến, thì phải quét dọn bàn 
Phật cho sach-sé, rồi dưng bông và trái cây mà 
thôi, chớ đừng cúng vật chỉ khác, sợ làm không 
tỉnh khiết mà mang tội. 

Như ké nghèo, không tiền mua bông và trái cây, 
hay là người giàu có tiền mà ở nhằm chỗ không 
có hoa quả, thì lấy lòng thành kính mà đối với 
Phật, thắp ba cây hương rồi vái, lạy và tụng kinh 
cũng được. 


Nói cho cùng, như không tiền mua hương ma 
thắp, thì cái tâm tín-ngưởng của mình cũng dú 
cảm dën Chư-Phật, miễn có lòng lễ bái và SCH i 
niệm cho thường mà thôi; chớ đừng lấy sự cr 
tình mà ái ngại thì không nên. 


SỰ GIÚP LÄN NHAU 

Tôi xin khuyên cả trong Bồn-đạo của Ghùa Linh-. ; 
Sơn nên biết rằng ai nấy cũng là đồng một loài ‹ 
người, nhưng vì kiếp trước, ké tu nhiều người tu..... 
ít, nên nay mới có ké giàu người nghèo, ké lam 
quan người làm dân, kể lành mạnh người tật Kë 
nguyền như thế.— Vậy phải sẵn lòng thương V 
người cũng như mình thương lấy mình vậy. lý a 

Như ở trong làng mà có người nào, bất luận ` 
giàu hay là nghèo, quan hay là dân, má có hoạn .. 
nan hay là đau ốm, thì phải thù tac vãng lai,trước.... 
là thăm viếng, sau lại chia lo với nhau, coi như . $ 
có phương chỉ cứu giúp được thì phải ra sức u 
nhau, chớ nài công khó. 

Nếu được như vậy, thì mới gọi là lòng từ-bi, là 
tâm binh-dáng, và mới thiệt là con của Phat. ` 


Ki 


Si H 


= Valaicé tạo nhon thì có kiết quả; hē mình 

= ngày nay biết thương người và giúp người, thì 

` ngày sau mình có việc gì, ké khác cũng thương 

“mình và giúp mình lại.— Đó là công lệ xưa nay 
ptt định như vậy. 

CHỨC QUẢN- -SU’ 

Trong làng nào có đông đảo Bön-dao của Chùa 

_ kỉnh-Sơn, thì có trach cữ một người Chánh Quän- 

f: Sw và một người Phó Quán-Sw, dé chỉ bảo sự tu 

hành cùng lo lắng việc tống tang trong lúc lâm- 

` Ghức Quản-Sự hoặc ban cho ông tru-tri chùa 

Phat ở trong làng, hoặc ban cho một người cư-sï, 

tủy theo người nào có đạo-đức và giới-hạnh hơn 


— Bồn phận của người Quản-Sự phải khuyên bồn- 
o tuân theo thé-lé nầy má tu hành và trợ giúp 
nhau trong cơn hoạn nạn. 
Người Quản-Sự không được phép thâu tiền chỉ 
a Bön-dao mà dé-danh nhu at vé sự quan hôn 
ng tế. 


— 12 — 


Phan người Quản-Sự giữ cất hai lá phan và một. 
tấm hoành có đề 18 chữ Hán như dưới đây: 
pu Bo 29 BU BO Ba PU La By Ca Lu Pu pa mg 


Bi ĐT BEE Ob BE @ SE II 3£ GF #ữ + S| 


NAM-KY NGHIÊN-CỨU PHẬT-HỌC HOI, ` 
LINH-SƠN-TỰ HỘI-QUÁN, BỒN-ĐẠO ˆ 
AI TỐNG TÂY QUI 


Nghĩa là Bồn-đạo Chùa Linh-Sơn, Hội-quán của | 
Hội Nam-Ky Nghién-Cúu Phát-Hoc. 
THƯƠNG NGƯỜI DU'A VỀ TÂY-PHƯƠNG 

Mỗi người Quản-Sự đều có giữ một cuốn só - 
vay sao lục những tên họ và tuồi tác của may 
người bồn-đạo chùa Linh-Son ở trong làng mà 
giao cho mình coi sóc sự tu hành và sự tống tang. 

Khi hay tin người bồn-đạo nào qua đời, thì 
người Quản-Sự phải xem trong cuốn só vay đã 
nói trên đó coi quả có tên họ, thì phải gạch đi và- 
đề ngày chết vào, rồi chạy tờ lên chùa Linb-Sơn, ` 


SE Kë 


dang bôi tên người bất hạnh ấy trong só cái 
bồn đạo. 


LÚC LÂM-CHUNG 
_ Như có người bồn-đạo của chùa Linh-Son lám- 
chung, thì các người bồn-đạo ở trong làng phải 
thù tạc vãng lai mà chia buồn cùng ai-quyến và 
tụng kinh chú nguyện mà cầu cho linh-hồn người 
bất-hạnh được siêu sanh Tịnh-độ. 

Khi lâm-chung, thì tùy theo lòng bi-niệm của 
các người bồn-đạo đến viếng, ai muốn cúng điếu 
thứ gì cũng được, hay là giúp công đở nhọc giùm 
cho ai-quyến cũng phải, miễn là được sự liên-lạc 

` với nhau thì tốt hơn. 

Như trong làng có người bồn-đạo của chùa 
Linh-Son qua đời, thì người Quản-Sự đem tấm 
hoành có đề 18 chữ Hán đã nói trên đó, hay là giao 

cho ai-quyến của người bất-hạnh ấy đem về nhà 
‘ma treo trước quang-tái; còn hai lá phan thì cắm 
trước hai bên đầu hàng. 

Đến bữa tống táng, dùng tấm hoành và hai lá 
phan đó mà đưa linh-cửu lên huyệt, rồi khi về 
nhà tiến-vong, thì treo một tấm hoành bằng vải 


E Ya 


trắng trước bàn linh cho đến mãn tang, cũng 

đề 18 chữ Hán như đã nói trên đó vậy, däng tổ 
_ dấu rằng đến lúc biệt ly mà Chùa Linh-Son c 
chẳng lìa BIN on; 


thì trong mäy người bön-dao ở chỗ đó được. 
viết 18 chữ Hán ấy vào một tấm vải Ta 
diéu cho Ku: tir-trän. 


män tas 


SỰ CÄU SIÉU CHO VONG-LIN 
VÀ TIÊN-NHƠN . 


Đến ngày làm tuần cho vong-linh hay 
ngày cúng ky tiên-nhơn, thì phải hết lòng t 
kính mà cầu Phật tụng kinh, đặng nguyện ‹ 
vong-linh mí là tiên-nhơn thoát ss SC 


ES 


Gần nhứt phải biết rằng sự kỳ siêu nhờ có sức 
= hộ-niệm của nhiều người, thì vong-linh hay là 
. tiên-nhơn của mình mới dang mau siêu thoát. — 
Vậy thì trong khi làm tuần hay là cúng ky, mình 
phải thân hành đến yêu cầu mấy người đồng-đạo: 
ở lối xóm tới mà tụng kinh chú nguyện giùm thì 
càng tốt nữa. 
Còn như có người bồn-đạo nào muốn làm lễ dy 
tai chùa trong làng mình thì cũng được, nhưng 
_ phải yêu cầu mấy người đồng-đạo đến tụng kinh 
chú nguyện giùm. 
SỰ GIÚP ÍCH CHO HỘI 
NAM-KY NGHIÊN-CỨU PHẬT-HỌC 
Những người bồn-đạo chùa Linh-Son nên biết 
_ rằng: đã qui-y về chùa ấy là mong đến lúc lâm- 
_ chung nhờ Phật độ vong-linh và được phép treo 
_ trước bàn linh một tấm hoành có đề 18 chữ Hán 
dá nói trên đó; còn đương khi hiện-tại nầy, thì 
__ phòng có tôi binh vực và chỉ bảo trong cơn hoan- 
nan tai-bién. 
‘Vay thì những người bön-dao nào gia-tư dư di, 
_ thì nên vào Hội Nam-Kỳ Nghiên-Cứu Phát-Hoc, 
_ mỗi năm tồn có 12500, dang chung lo cho đạo; 


pt 


còn ké đủ ăn đủ mặc, thì nên mua mỗi người một... 
só đồng-niên « Từ-Bi-Âm », mỗi năm giá có 4$00, _- 
trước là mình xem däng rõ chơn lý của Phật, rồi 
dé dành ngày sau cho con cháu mình xem nta, 
ma lại mình cũng được giúp ích về phần tài-chánh 
cho Hội.— Đó cũng là một sự có phước dire lón. 
Còn những kể nghèo nữa, thì mỗi năm,bốn << 
người chung đậu mỗi người 1$00, hay là tám... 
người chung đậu mỗi người 0$50 mà mua mot 
số tạp-chí ấy, đề xem chung với nhau. - - Đó cũng E 
là một phương trợ dao vá lại dang nhờ đó má 
gieo giống Phật về sau, thì lợi ích biết bao. 
Nói tóm lại, tôi khuyên gắng các người Bồn-... 
dao Chùa Linh-Son mấy đều đã bày tó trên đó, là... 
ý tôi muốn cho Hội Nam-Kỳ Nghiên-Gứu Phật-... 
Học mau phát đạt, Phật-giáo mau phồ-thông, vaai 
nấy cũng trồng gốc thiện-căn dang ngày sau duge 
trọn nên phước-quả mà chung hưởng cuộc an-lac 
với nhau; chớ tôi không có hi-vong sự gì khác nữa. 
Saigon, ngày 26 Juin 1934. 
TRÄN-NGUYEN-CHÄN 


CoMMIS TẠI DinH ĐỊA-PHƯƠNG SAIGON-CHQLÓN ` 
Chủ Chủa Linh-Sơn 


A 


